KHOẢNG LẶNG 


KY TỊCH 

Danh tiếng của Bói-Cá lẫy lừng. Cơ 
thể săn gọn, chỉ khoảng 40 gram. Nhưng, 
ăn khỏe! Mỗi ngày xơi 25 gram cá; mỗi 
tháng xơi cá bằng 20 lần trọng lượng cơ 
thể. Tốc độ sắm sét. Ngài vọt 40 km/giờ là 
thường. Họ nhà ngài bên Úc châu còn có 
kẻ chơi trội, bay trêu ngươi trước mũi xe 
hơi đang chạy 70 km/giờ! Sức bền cũng 
sớm. Có giống Bói-Cá di trú, mỗi đợt đi 
hơn 3000km, vừa bay vừa ngẫm sự đời. 
Thiên hạ còn đặt nghệ danh "bói" cho tuyệt kỹ gia truyền: bay như kẻ chỉ, cắm mỏ lên mặt nước 


như đỉnh tán ri-vê, trong 1/4 chớp mắt. Cá bắt rồi mà bọt nước vẫn chưa tóe lên. 
3x 


Ngẫm mình đã no, tài khéo, tinh khôn có thừa, Ngài quyết giao lưu mở mang học hỏi thêm tuyệt kỹ. 

Bọn Sơn-Ca, Họa-Mi, vui vẻ dạy ngài luyện thanh, học hát. Cao trong vắt, thấp trầm hùng... ngài 
hăng hái tiếp thu. Được cái hiểu đời, nhanh trí, chẳng mấy chốc say đắm âm nhạc. 

Chơi với tụi Chào-Mào, Gà-Lôi, Chim-Công, ngải học cả thời trang. Tô mũ, tỉa áo... 

Ngài còn học của Cú món ảo thuật quay đầu 360 độ. 

Ngài càng rèn bí kíp các loài, thì tài lẻ gộp thành tài chẵn. Ngài thạo mọi thứ: đường nét cũng làm 
được, mà thuyết giảng chẳng thua ai. 

3x 

Xóm chim nay được tín nhiệm tô chức hội thi bắt cá cho anh tài khắp nơi. Bọn Bói-Cá nơi nào 
cũng vậy, vẫn bí kíp gia truyền ấy. Riêng Ngài lợi thế sân nhà và đầy mình tài nghệ. Chỉ có Ngài mới 
làm nên kỳ tích! 

Đối thủ từ các nơi kéo về, ngày đêm luyện tập, chờ ngày thi thố. Riêng Ngài có thêm lịch: sáng hát, 
chiều thời trang, chập tối lại ảo thuật. 

Sự việc này khiến đối thủ hoang mang, tủi thân. Nhưng, có than thở kém tài, thì bọn Bói-Cá cũng 
biết làm gì hơn ngoài bắt cá?! 

Ngày thi, chục chiến binh dàn khắp mặt sông, hồi hộp chờ lệnh. Luyện rõ lắm, mà so tài chỉ một 
lượt bắt. Tính cả tốc độ, dáng vẻ, tỉnh nghề... Bô lão chưa ra. Nghe chừng căng thăng, Ngài cất giọng 
hát, ra dáng kẻ học hành bài bản. Cả xóm vỗ tay. Tiếp đến, Ngài nhảy qua nhảy lại, còn điệu hơn sản 
diễn, lông áo phất phơ. Khán giả lại được phen trầm trồ. Khi giám khảo ra, Ngài còn kịp xoay vòng ảo 
thuật, khiến xóm nức nở mãi chưa thôi! 

Sau tiếng hô: 

- Bắt cái 

Đồng loạt dàn Bói-Cá lao thăng như kẻ chỉ. Trong nháy mắt, đáp nước êm ru. Cắp cá nhẹ nhàng, 
thuần thục vọt lên, như cảnh phim trong mơ. 

Ngài lao như mọi ngày, nhưng không hiểu sao đường bay loằn ngoằn như bọn nhặng xanh. Lúc 
đáp, đập cái tõm, nước văng tóe. Rõ con cá ở gần, vươn mỏ bắt cặp, ba bốn lần vẫn trượt. Cuống quá, 
Ngài thò cả chân ra để túm. Ấy, nhưng do bắn loạn, Ngài sặc nước ầm ï... 

Cuối cùng cũng tóm được một con cá bột nhãi ranh. Lông ướt nhèm, bụng no nước, Ngài ê chề leo 
lên cành trong sự im lặng đáng sợ của cô động viên. 

3x se 

Ngài đội số; giải anh tài thuộc về kẻ xứ khác. 

Nhưng, bô lão trao cho ngài huy chương “BóI-Cá tạp kỹ”. 

Kỳ tích đồn xa: Gần trăm năm, mới lại có Bói-Cá sặc nước! 

Châu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


*Thông tin bổ sung: Câu chuyện được tập hợp lại trong Ngụ ngôn Bói Cá (2021 [1]) và xuất bản tiếng 
Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề The Kingfisher Story Collection năm 2022 [2]. 


References 
[1] Hoàng, V. Q. (2021). Ngụ Ngôn Bói Cá. https://books.google.com/books?&id=kycrEAAAOQBA 


[2] Vuong, Q. H. (2022). The Kingfisher Story Collection. https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6 


